Hoi SVCG TGP Ha Noi, Phong Su TNVs - TSMT tai Diem don tiep Bx Giap Bat [Page 1 of 3] 



Canh 1 : Tai khu vuc truoc ban le tan each san tren Bxe 10m ve phia cong vao. 

Chao mung quy vi va cac ban da den voi ban tin Tiep Sue Mua Thi 201 1 duoc thuc hien boi 
BTT SVCG TGP Ha Noi va nhom TNV TT SVCG Hai Ha phat tren website 
www.sinhvientgphanoi.com . Hien tai con dang diing tai Ben xe Phia Nam (Ben xe Giap Bat) mot 
trong 08 diem don tiep chinh tai Ha Noi, tai day cac ban TNVs dang thuc hien cong tac tiep don va 
huong dan cac em thi sinh tham gia ky thi DH - CD. 

Lai dau tien xin cho phep con Maria Thiiy Lanh gui den quy dang bac, cac bac huynh, quy vi 
va dac biet la cac ban Tinh Nguyen vien loi chiic binh an trong Chua, cung loi chiic cac ban thi sinh 
luon tu tin va dat ket qua cao trong ky thi tuyen sinh Dai Hoc - Cao Dang nam nay. 

Thua quy vi va cac ban, trong khong khi soi dong ciia nhung ngay he tinh nguyen va theo 
truyen thong duoc nhen nhom tu nam 2001 va phat trien rong them qua tung nam, nhan thay day la 
mot cong viec duoc moi goi mang nhieu y nghia, nam nay Hoi sinh vien Cong Giao Tong Giao Phan 
Ha Noi to chiic chuong trinh tinh nguyen Tiep Sue Mua Thi 201 1 dua don va giup do cac em thi sinh 
du thi Dai Hoc. Chuong trinh nam nay cua Hoi duoc chuan bi rat cong phu voi su tham gia cua 19 
nhom SVCG thuoc Hoi SVCG TGP Ha Noi va 3 nhom tai cac thanh pho o cac tinh. 

Tat ca 22 nhom SVCG da san sang va hang say cong tac Tinh nguyen cua minh, cac vi tri phan 
cong cac nhom da thuc hien theo tinh than rat tot, ghi nhan mot so Giao phan da tap trung cac em Thi 
Sinh tu TGM va van chuyen tap trung len Ha Noi, ngoai ra con rat nhieu dia phuong Giao mien khac 
cac em van den tren nhung chuyen xe khach - va se gap go TNV tai cac diem don tiep duoc phan chia 
khap vung noi thanh Ha Noi. 

Hien gia tren 08 diem don tiep chinh, va rat nhieu nhung dia chi don tiep tai Ha Noi cac nhom 
SVCG dang tap trung don cac em thi sinh, tren moi nga duong, ben xe, ben tau, cac nga tu duang, 
nhung chuyen xe tu cac tinh ve Ha Noi da mang tren do tarn hon cac em thf sinh ma cac TNV dang 
cho don. Bat ky cac diem don tiep nao cung da duoc chuan bi san sang. Theo nhu thong tin nhan ve 
hau het cac diem don tiep cac TNVs da nhan duoc thi sinh cua minh va cac chuyen xe van chuyen dau 
tien da Ian banh ve diem tap ket! 

Dac biet tai diem don tiep - Ben xe Phfa Nam, co toi 13 nhom SVCG se don tiep cac em thi 
sinh, day la mot diem se don tiep voi so luong rat Ion. 

Thua quy Dang bac, Quy vi! 

Tong dieu hanh chung chuong trinh TSMT 201 1 la mot Uy ban Dieu hanh TSMT voi 1 truong 
ban, 3 pho ban, 1 thu quy va 1 thu ky. Ngoai ra con co 22 uy vien la truong cac nhom SVCG, dieu 
hanh chinh. 

Chung ta se gap go anh Giuse Nguyen Van Chuyen truong Hoi SVCG TGP Ha Noi - Dai dien 
cho nhom leader dieu hanh, la truong ban dieu hanh chuong trinh TSMT 201 1 . 

Phong van BDH Hoi: 

Cau hoi 1: Thua anh Chuyen, anh co the gidi thieu mot chut ve chuong trinh TSMT 201 1 
Cau hoi 2: Hy vong duoc mot chuong trinh thanh cong thi su hiep thong cau nguyen tu Quy 
dang bac, su giup do cua quy vi an nhan cung nhu cac TNVs, quy vi phu huynh la nhung thanh 
phan quan trong gop phan vao su thanh cong cua TSMT? Xin anh cho biet tarn tinh tri an cua 
minh. 



Page 1 of 3 



De cuong Phong su tai diem don tiep BX Giap Bat -H. SVCG TGP Ha Noi. 



Hoi SVCG TGP Ha Noi, Phong Su TNVs - TSMT tai Diem don tiep Bx Giap Bat [Page 2 of 3] 

Phong van trirong cac nhom tieu bieu: 

Cung dong hanh vdi anh chi em SVCG TGP, co tong so 22 nhom trong do co 3 nhom Thanh 
pho tham gia tiep sue Mua thi. Nhung cong tac dieu hanh chung tren toan the la mot cong viec 
rat vat va, ngoai viec bao quat, len day cot tinh than, moc noi cong viec, nham lien ket anh chi 
em lai vdi nhau trong niem tin yeu hy sinh, trong cong viec da duoc moi goi. Da danh dau sir 
lien ket vung manh trong mai nha chung SVCG thuoc TGP Ha Noi, tur cac Giao phan. . . 

Ghi nhan hang nam, moi giao phan, moi vung mien, moi nhom SVCG se tiep sue cho nhung 
em thi sinh thuoc nhom do. Nhung con so den vdi moi nhom la mot su khac nhau rat Ion, co 
nhung nhom qua tai, co nhung nhom it hon.. do la mot su khong dong deu. Mat khac trong cac 
nhom, cac diem thi lai trai dai toan cac diem thi, cong tac phan chia, cong tac xap xep la mot 
viec qua sue vdi mot so anh chi em dieu hanh. Trong khi do theo ghi nhan nhieu nhom phai 
huy dong toi da nhung vat dung gia dinh, phan chia nhieu diem tinh nguyen de cong tac phuc 
vu duoc tot hon. Ngoai viec dam nhiem tinh nguyen cac nhom da xet ve dac trung khu vuc ma 
lien lac, lien ket vdi nhau, chuyen doi, goi cac thi sinh cua minh, vdi mot chuong trinh chung 
nhat la noi nao cung thuoc chuong trinh do hoi SVCG TGP to chuc. 

Trong su lien ket do, nhu mot nhom sinh vien hang nam co so luong khoang 1 ,000 thi sinh do 
la 2 nhom SVCG Phat Diem va SVCG Bui Chu, cung nhu nhom SVCG Thai Binh - so luong 
thi sinh cung khong kem, co nhung nam mot TNV da phai van chuyen 1 thi sinh den trudng 
thi, do la mot cong viec het sue co gang. Chung ta hay cung trao doi vdi anh Tudng trudng 
nhom SVCG Phat Diem de tim hieu them ve van de nay. 

Cdu hoi 1: Thua anh Tudng, nhu cac nam trudc SVCG Phat Diem thudng dan dau ve so luong 
thi sinh du thi, the nam nay con so TNVs va thi sinh co thay doi gi khong a? 

Cdu hoi 2: Co nhieu ngudi da hoi rang; vdi so luong thi sinh Ion den nhu vay! Rat la kho khan 
cho cong tac to chuc, phan chia diem tinh nguyen, tinh nguyen vien; de dieu hanh duoc thanh cong 
anh da co lien he vdi dieu hanh chung hoi SVCG TGP de dieu chuyen goi qua cac nhom khac so thi 
sinh cua minh khong? Va anh co the bat mi each dieu hanh TNV, viec dua don thi sinh, cung nhu viec 
lien he vdi cac nhom khac de goi thi sinh cua minh the nao? 

■=> PV #s: Duoc lap di lap lai vdi cac trudng nhom khac (neu can, nhung thay doi cdu 2). 

Phong van TNV: 

Thua quy dang bac, quy vi! chirang trinh TSMT nam nay vdi mau ao TNVs dieu hanh 
la ao vang, TNVs true tiep la mau ao den. Phia sau ao, co ghi chu "Yeu thuong, phuc vu"; Day 
la thong diep cua ngudi trudc cho ngudi sau, cua lop trudc cho lop sau. 30 chiec ao TNVs dieu 
hanh mau vang, 1,300 chiec ao TNVs mau den, nhung ghi nhan da len toi 1.500 TNVs nhu 
vay.. Day la nhung tinh nguyen vien chinh, nong cot thuc hien chuong trinh TSMT nam nay! 
Nhung TNVs nay la nhung ngudi nam trong chuong trinh chinh thuc ma hoi SVCG TGP Ha 
Noi phat dong. Xen Ian trong khu vuc la rat nhieu nhung thanh nien tinh nguyen khac, nhung 
TNVs SVCG TGP Ha Noi co mot diem khac biet de nhan thay la mau ao tinh nguyen la tren 
tinh than "Yeu thuong - Phuc vu" va "Tinh yeu Chiia Kito thuc bach toi!". 

Cac ban tinh nguyen vien da cd mat tu sang sdm de chuan bi each tot nhat trong viec 
don tiep cac em thi sinh. Vay chiing ta cung gap go va trd chuyen xem tarn trang cua cac ban 
ay ra sao nhe? 

Page 2 of 3 

De cuong Phong su tai diem don tiep BX Giap Bat - H.SVCG TGP Ha Noi. 



Hoi SVCG TGP Ha N6i, Phong Sir TNVs - TSMT tai Diem don tiep Bx Giap Bat [Page 3 of 3] 

PV: Xin chao cac ban, chiing toi dirge biet de chuan bi tot cho cong tac tinh nguyen. Cac ban 

da bo ra rat nhieu thoi gian, va hi sinh nhung ke hoach ca nhan. Vay dong lye nao khien cac 

ban tham gia cong tac tinh nguyen nay? Va ban den tu nhom nao? 

PV: Vay khi tham gia cong tac tinh nguyen, ban co cam nhan nhu the nao? Va hinh anh nao 

lam ban xric dong nhat khi tham gia chuong trinh nay? 

Thua quy vi va cac ban, tai hien truong hie nay theo nhu chiing toi quan sat thi da co mot so 

em thi sinh dau tien da duoc cac anh chi tinh nguyen vien dua ve tu cac ben xe. Chiing ta cung 

gap go mot em thi sinh. 

PV: Xin chao em, loi dau tien nhom phong vien chiing toi xin gui toi em loi chiic binh an. 

Mong em hay tin thac va cau nguyen them, cung nhu hay tu tin vao nhung gi em da hoc duoc 

de tham du mot ky thi that tot. Em co the cho Chi biet em den tu dau? Va do dau em biet den 

chuong trinh "Tiep stic mua thi" nay, va em da dang ky true tiep tu nhom SVCG nao TSMT 

nam nay. 

PV: Vang, mot lat nua em se co bua an trua than tinh, thanh le don tiep, cau nguyen cho cac 

em. Chiic em tham du Thanh Le that sot sang, va chiic em co mot ky thi that tot. 

Vang tren day la nhung cong tac tinh nguyen chung ciia cac nhom thuoc chuong trinh TSMT 
hoi SVCG TGP Ha Noi dieu hanh chung, Cong tac don tiep cac em thi sinh da, dang dien ra va 
bat dau di vao chuong trinh tiep sue mua thi 2011. 

Nguyen xin Thien Chiia ban nhieu hong an tren cac em thi sinh va qua loi cau nguyen them 
boi quy dang bac, tu quy vi, cac em thi sinh ciia chiing ta se vung vang buoc qua mot ky thi 
that tot. Hy vong chiing ta se co them nhieucac em tan sinh vien trong nam hoc sap toi nay. 
Kinh chao quy vi va cac ban. 



Page 3 of 3 



De cwang Phong su tai diem don tiep BX Giap Bat - H.SVCG TGP Ha Noi. 



